VỆ vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]l.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄/ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


Iofl6 


ạI TUNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 


© HỘI DŨNG LÝ LUẬN TRUNG ƯỮNG 
ư 





Tìm kiêm... 


J B5 LJ) \ JJ NGƑF N ƯU - II tL)C “IƯCNÑ *“IINH -ti - 


THÔNG TIN LÝ LUẬN - THỰC TIẾN THƯVIỆN LIÊN HỆ 


Thứ Bảy, ngày 28 tháng 08 năm 2021 
Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 


Ngày phát hành: 28/08/2019 


Cách mạng 4.0 đã và đang mang đến sự thay đổi lớn trong đời sống của người dân Việt Nam. Sự tiện 
dụng của Grab, khả năng cập nhật 24/24 của Facebook, hay sự đa dạng về nội dung của YouTube thúc 
đây xã hội tiến tới thời đại mới của khởi nghiệp điện toán (Vuong, 2019). Ở đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội 
để khởi nghiệp thông qua sự kết nối đến khắp mọi nơi trên thế giới của Internet và sức mạnh tính toán nằm 
gọn trong long bàn tay. Hiện nay, sản xuất video trên YouTube, cho thuê nhà qua AirBnb, hay chạy xe cho 
Grab tạo ra công việc có khả năng tạo lợi nhuận cho người tham gia thị trường, dù là người lao động, hay 
tổ chức cung ứng dịch vụ. 

Trong bối cảnh đó, giáo dục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong chuẩn bị cho thế hệ tương lai các tri 
thức cần thiết. Tuy nhiên, sau một số vụ việc nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây thì giáo dục Việt Nam 
đang cần hơn những thay đổi quan trọng trong cơ cầu và nhiệm vụ. 

1. Hiện trạng giáo dục Việt Nam 

Các trường đại học tại Việt Nam hiện nay đều có chức năng, định hướng chính là giảng dạy. Theo Pham và 
Hayden (2019), chức năng nghiên cứu chủ yếu được giao phó cho một số viện nghiên cứu chuyên môn 
riêng biệt. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự thay đổi cũng diễn ra rõ rệt khi hơn 20000 giảng viên đại 
học đang được hỗ trợ để làm nghiên cứu sinh tiền sĩ. Mặc dù vậy, một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 
hệ thống đào tạo hiện nay vẫn còn tồn đọng các vân đề như sinh viên có nhiều thiêu sót về kĩ năng khi tốt 
nghiệp (Tran, 2018), hay bản thân các trường cũng cần thêm các chương trình phát triển kĩ năng (Tran, 
2017a, 2017b). Trong khi đó, đào tạo du lịch và khách sạn tại Việt Nam được Le, McDonald và Klieve 
(2018) chỉ ra sự chênh lệch rõ rệt giữa chương trình đào tạo và thực tiễn, sinh viên ra trường thường kém 
kĩ năng hơn so với các học viên học nghề. Một số nghiên cứu khác thì chỉ ra vẫn đề với các chương trình 
giảng dạy bằng tiếng Anh và các chương trình tiên tiến được quan tâm rộng rãi nhưng chất lượng lại đem 
lại cũng chưa quá khác biệt, đồng thời kéo theo hệ quả là sự lơ là với các chương trình bằng tiếng Việt 
(Tran and Nguyen, 2018; Tran, Hoang & Vo, 2019). 

Khi các vấn đề về chương trình giảng dạy còn tồn đọng, cùng với một khía cạnh quan trọng trong giáo dục 
là nghiên cứu chưa được phát triển đúng mức, thì các trường đại học Việt Nam cũng chưa đề lại được dấu 
ân rõ rệt trên trường quốc tế. Nếu chỉ xét riêng trong phạm vi châu Á, theo QS Ranking, chỉ có hai trường 
Đại học Quốc gia tại Hà Nội (124) và thành phố Hồ Chí Minh (144) có thứ hạng tương đối, ở nửa sau của 
top 500 chỉ có thêm bốn trường Đại học Bách khoa Hà Nội (261 - 270), Đại học Tôn Đức Thắng (291 — 


8/28/2021, 7:36 PM 


Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]I.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


300), Đại học Cần Thơ (351 - 400) và Đại học Huế (451 - 500). Tại hai bảng xếp hạng toàn câu thì Việt 
Nam thậm chí còn không xuất hiện (trong bảng Times Higher Education - THE) hoặc chỉ có thứ hạng rất 
khiêm tốn (nửa dưới cùng trong top 1000 của QS Ranking. Kết quả này hoàn toàn không bất ngờ bởi các 
tiêu chí được sử dụng trong bảng xếp hạng bao gồm cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ nhân sự và chất 
lượng nghiên cứu đều không phải là thế mạnh của các trường đại học Việt Nam (Hayden & Thiep, 2010). 
Hiện nay, trong điều kiện kinh tế phát triển thì cơ sở vật chất của các trường đại học đang được cải thiện 
tốt hơn, nhưng chất lượng nhân sự và năng lực nghiên cứu thì vẫn đang trong giai đoạn hội nhập và phát 
triển. 

Thực trạng nghiên cứu khoa học tại Việt Nam 

Trong khi đó, đầu tư khoa học tại Việt Nam hiện chưa tạo được niềm tin vì còn thiếu quy chuẩn sản phẩm 
đầu ra. Nếu xét trên tiêu chí về công bồ quốc tế, đặc biệt là trong KHXHNV, số các trường đại học có 
nghiên cứu vẫn còn rất ít ỏi và chỉ dựa trên đóng góp của một số ít các nhà nghiên cứu. Nếu nhìn vào Bảng 
1 dưới đây có thê thấy ngay cả những đại học dẫn đầu về năng suất nghiên cứu trong lĩnh vực KHXHNV 
cũng vẫn cho thấy số lượng công bồ quốc tế chưa tương xứng với tiềm năng. 


Bảng 1. Các cơ quan Việt Nam có năng suất nghiên cứu KHXHNV cao 
(Tính đến ngày 05-05-2019 theo CSDL SSHPA) 


Can ———— |êngbốquốctế 
Đại học Quốc gia Hà Nội 7 
Đại học Kinh tế Quốc dân 6 


Đại học Y Hà Nội (Chỉ tính ngành Y Xã hội) 


Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Mình 

Đại học Quốc gia thành phó Hồ Chí Mình 

BộYt C2 
2170101510 





Trong thực tế, các nghiên cứu trắc lượng khoa học cho thây những năm gần đây, sản lượng nghiên cứu 
của Việt Nam có tỉ lệ tăng trưởng khá tốt, khoảng 17 - 20 % một năm (Manh, 2015; Nguyen, Ho-Le, & Le, 
2017). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này vẫn chưa thê đưa Việt Nam lên ngang hàng với các quốc gia top 
đầu về nghiên cứu trong khu vực ASEAN như Singapore, Thái Lan hay Malaysia (Tuan & Ly, 2011). Chưa 
kê, những con số nêu trên bao hàm tất cả các nghiên cứu khoa học của Việt Nam, tính cả khối ngành khoa 
học tự nhiên vốn hội nhập sớm hơn và công bố quốc tế từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến. 

Chỉ riêng lĩnh vực KHXHNV, các thống kê về năng suất và sản lượng còn ở mức hạn chế hơn. Khi nghiên 
cứu về năng suất lao động của các nhà nghiên cứu KHXHNV tại Việt Nam dựa trên cơ sở dữ liệu SSHPA, 
với câu trúc và quy cách kỹ thuật trình bày trong Vuong et al. (2018), tính đến ngày 5 tháng 5 năm 2019, chỉ 
có 2443 công bồ quốc tế bởi 1445 tác giả tác giả Việt Nam được ghi nhận. Điều này có nghĩa mức năng 
suất khoa học trung bình 1 tác giả Việt trong KHXH&NV qua giai đoạn 11 năm đang ở mức rất thấp nều so 
sánh với tổng thể nghiên cứu trong nước, cụ thê với các ngành KHTN và kỹ thuật - công nghệ. 

Tổng sản lượng của ngành KHXH&NV hàng năm trong giai đoạn 2008 — 2019 (ngày 05-05) được thê hiện 
rõ hơn trong Hình 1. Mặc dù tốc độ tăng trưởng khá đều đặn nhưng cũng phải mất đến 5 năm để sản 
lượng công bố hàng năm có sự thay đổi rõ rệt. Chỉ từ năm 2014 đến 2018, tổng sản lượng đã gân gấp đôi 
so với 6 năm trước đó. 


2of1l6 8/28/2021, 7:36 PM 


Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]I.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄/ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 





400 - 395 
353 
318 
300 - 
" 251 
@ 
5 
r= 
@Ø 
'ö 200- 
F.. 
E 
Ã 
= 
100 - 
73 
0 = 


2008 2009 200 204 202 203 204 205 206 2017 2018 2019 
Year 


Hình 1. Tổng sản lượng nghiên cứu KHXHNV Việt Nam trong giai đoạn 2008 —- 2019 
tính đến ngày 05-05-2019 theo CSDL SSHPA) 


Trước ngưỡng cửa hội nhập quốc tế với nền kinh tế tri thức và chia sẻ, việc các trường đại học Việt Nam đi 
đầu trong cải cách nền giáo dục, thông qua cải thiện năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế, là điều 
không thể tránh khỏi. Hiện nay, hàng loạt các trường đại học như trường Đại học Nguyễn Tắt Thành, 
trường Đại học Duy Tân, trường Đại học Tôn Đức Thắng, hay trường Đại học Phenikaa đang tăng tốc trên 
mặt trận nghiên cứu, bao gồm cả việc gắn liền kết quả nghiên cứu với lợi ích tài chính cho các công bố 
quốc tế lên tới hàng trăm triệu đồng (Hung, 2019) cho thấy sự thay đổi đáng kê. 

Trong Hình 2, quá trình hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học thông qua đồng tác giả nghiên cứu đã 
có sự thay đổi lớn trong 10 năm, 2008 đến 2018. 





3 ofl6 8/28/2021, 7:36 PM 


VỆ vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]l.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄/ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


4 of l6 


(Đ) 
Hình 2. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KHXHNV Việt Nam trong năm 2008 (a) và 2018 (b). 


Xét trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc tăng cường hợp tác quốc tế là một hướng đi cụ thê để các 
nhà nghiên cứu Việt Nam có thê học hỏi các quy chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, các trường đại học trong nước 
cũng không vì thế mà bỏ qua phát triển sức mạnh nội tại, đảm bảo và đây mạnh các yêu câu chất lượng và 
hiệu quả đầu tư khoa học, dựa trên tiêu chuẩn quốc tế (Vuong, 2018). 

2. Giá trị của nghiên cứu khoa học 

Định nghĩa nghiên cứu khoa học tại Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều điểm mờ và dễ gây hiểu nhằm. Ví dụ, 
từ 'nghiên cứu' cũng được dùng trong kinh doanh như “nghiên cứu thị trường”. Tuy nhiên, sắc thái nghĩa 
của nó khác hẳn so với nghiên cứu học thuật hay nghiên cứu khoa học. 

Nghiên cứu khoa học, với mục tiêu cụ thê nhất là tạo ra lượng thông tin khoa học mới với chất lượng có thể 
vượt qua phản biện để công bố quốc tế, hướng đến tri thức, đặt ra vẫn đề, và thậm chí đi đến giải quyết 
vân đề. Hiện nay, vẫn đề phát triển kinh tế, khoa học ứng dụng, cải thiện đời sống của người dân đang là 
những câu hỏi được quan tâm. 

Trong giáo dục, bên cạnh công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế là những đóng góp 
thiết thực khác của mỗi nhà giáo tới xã hội. Công việc này trước tiên tạo ra các tri thức gốc, đóng góp thêm 
vào sự hiểu biết của mỗi người Việt Nam về Việt Nam. Tiếp đó, việc tạo ra tri thức gốc cũng đồng thời cải 
thiện năng lực chuyên môn của mỗi nhà giáo, đóng góp vào sự phát triển, đào tạo thế hệ tương lai. Cuối 
cùng, nghiên cứu khoa học đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng thương hiệu và niềm tin với giáo dục Việt 
Nam. 

Hoạt động giáo dục tại Việt Nam hiện nay dành nhiều sự quan tâm đến giảng dạy và đào tạo. Tuy nhiên, 
các giáo trình chính thức, sẵn có thường sẽ cập nhật muộn hơn so với tình hình thực tế. Hơn nữa, trong 
thời đại Internet ngày nay, tốc độ thông tin được tính theo giờ, thậm chí từng phút, vì thế yêu cầu học sinh 
bám theo chương trình sách giáo khoa một cách cứng nhắc là tự hạn chế khả năng tiếp cận tri thức mới. 
Hoạt động nghiên cứu vì thế tạo ra một hệ sinh thái hợp lí hỗ trợ cho công việc giảng dạy. Thông qua 
nghiên cứu, các giáo viên được liên tục cập nhật với các kết quả nghiên cứu mới, các phương pháp mới 
được sản suất hàng ngày. Các tri thức mới đó sẽ giúp các giáo viên cải biến chương trình phù hợp đề sinh 
viên có khả năng tiếp cận liên tục với các nguồn tri thức quan trọng. 

Bên cạnh đó, giáo dục sau đại học, hay hướng dẫn nghiên cứu sinh tiễn sĩ cũng đòi hỏi người đứng lớp 
phải có sự am hiều nhất định với các hoạt động khoa học. Các yêu cầu đó được chứng minh thực tế thông 
qua sản phẩm: công bố quốc tế. 


8/28/2021, 7:36 PM 


Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]I.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄/ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


5Sofl6 


Việc cải thiện thứ hạng của các trường đại học trên các bảng xếp hạng toàn cầu đóng vai trò quan trọng 
trong việc tạo danh tiếng, mang lại các giải thưởng quốc tế danh giá, qua đó thu hút nguồn đầu tư cho nhà 
trường. Nếu xét riêng trong bối cảnh các trường đại học Mỹ, 115 trường thuộc top đầu tiên cũng đồng thời 
có năng suất nghiên cứu cao nhất (Labaree, 2018). Chất lượng nghiên cứu là một yếu tô đáng tin cậy với 
các tiêu chuẩn khắt khe về bình duyệt, biên tập và hệ thống chỉ mục hóa các tạp chí của ISI Web of 
Science hay Scopus. Uy tín của các trường đại học dựa trên sản phẩm khoa học là điều kiện tiên quyết 
trong việc hình thành mối quan hệ lâu dài với các quỹ đầu tư khoa học. 

Việc công bố quốc tế cũng cho thấy nhà nghiên cứu đang thúc đầy giới hạn của cả bản thân lẫn tri thức. 
Quá trình để có được một công bố quốc tế là không hề dễ dàng với thời gian chuẩn bị bản thảo, chờ đợi, 
và trả lời phản biện có thể kéo dài đến cả năm. Vì vậy, mỗi bản thảo luôn đòi hỏi tư duy chỉnh chu, sử dụng 
các phương pháp mới để nói về các câu chuyện mới. Mặc dù mang lại cảm giác gò bó nhưng quá trình lao 
động, làm việc luôn đòi hỏi sự sáng tạo cao. Thông qua thúc đây giới hạn của bản thân, mỗi nhà nghiên 
cứu cũng đồng thời đóng góp cho tri thức tới nhân loại. Đó có thể là sự hiểu biết về con người, văn hóa, 
hay kinh tế Việt Nam, hoặc cũng có thể là những đóng góp lớn lao hơn về tư tưởng, hay phương pháp với 
cộng đồng khoa học quốc tê. 

3. Định hướng tương lai 

3.1. Các bài học trên thế giới 

So với thực trạng phát triển còn ở giai đoạn manh nha bước đầu tại Việt Nam thì thế giới đang chứng kiến 
những thay đổi chóng mặt đem lại ảnh hưởng rộng khắp. Hiệu quả đầu tư khoa học là chủ đề trọng tâm 
trong triển khai các dự án khoa học - giáo dục đối với mọi tỗổ chức chính sách, quản trị và tài trợ (Vuong, 
2018). Có thê kê đến các bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục như một ví dụ điển hình. Các bảng xếp hạng 
này tiễn hành tính toán năng suất và mức độ ảnh hưởng của các thành tựu khoa học lên đời sống xã hội 
cũng như ngay trong chính lĩnh vực học thuật. Trong số đó nỗi bật lên một vài xu hướng khoa học đáng chú 
ý đang liên tục thay đổi cộng đồng học thuật và đặc biệt là hệ thống tài trợ khoa học như dữ liệu mở, phản 
biện mở và minh bạch 100% (kể cả là sau khi xuất bản như hướng F1000Research, Wellcome Open 
Eesearch (hfttps://wellcomeopenresearch.org/ ) Bill và Melinda Gates Foundation 
(https://gatesopenresearch.org/ ) đang thực thi), đánh giá cộng đồng hay Plan S, v.v. Mức độ rộng và sâu 
trong kết nối toàn cầu dựa trên hạ tầng tốc độ Internet cùng các tài nguyên dựa trên và phục vụ chính hạ 
tầng này chính là là tiền đề của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh đó, đối tượng chịu tác 
động trực tiếp và được thụ hưởng nhất là giới nghiên cứu hàn lâm, cụ thể là các nhà khoa học. Ảnh hưởng 
này đã được Holly Else nhắc đến khi phân tích về Plan S trên Nafure và dự báo về sự biên mắt của các tạp 
chí “đóng” chỉ dành cho người đăng ký và trả phí (Else, 2018). 

Không nằm ngoài xu thế kết nối, trên thực tế, công việc bình duyệt khoa học cũng đang dẫn trở nên công 
khai, hướng tới việc thành lập các CSDL tập trung các hồ sơ bình duyệt như của Publons. Khởi điểm là 
một startup tại một trường đại học ở New Zealand về CSDL bình duyệt, Publons được Clarivate Analystics 
sáp nhập và ngay lập tức kết nối vào CSDL ISI Web of Science cũng như ScholarOne Manuscripts"w, hệ 
thống quản lý biên tập khoa học của Clarivate. Kết quả là sản lượng công việc của hàng triệu nghiên cứu 
viên toàn thế giới cũng như thực trạng tình hình công tác bình xét khoa học được thống kê và dữ liệu hoá 
trong các báo cáo và đánh giá. Điều này là không tưởng ở thời điểm cách đây chưa tới 10 năm. Đơn giản 
hơn là các kho dữ liệu mở trực tuyến và hệ thống Preprints Servers lưu giữ bản thảo hoàn toàn miễn phí 
đang tôn tại rất nhiều và không ngừng gia tăng như: Dryad, Dataverse, UK Data Archive, Figshare, OSF, 
Zenodo, arXiv, v.v. Mức độ minh bạch cao tới mức nếu tác giả muốn gỡ xuống một file sau khi đã được tải 
lên thì hành động xoá này vẫn lưu lại dấu vết. Tất cả những thay đổi này đều xoay quanh đội ngũ các nhà 
nghiên cứu. 

Trong khi đó, người hàng xóm của Việt Nam là Trung Quốc đã nhận ra tầm quan trọng của việc thúc đây 
nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển của đất nước trong thế kỉ 21 từ cách đây hơn 20 năm. Năm 
1995, đề án 211 được phê duyệt nhằm cải tổ hơn 100 viện nghiên cứu và trường đại học đề đáp ứng yêu 
cầu của thời đại mới. Đến năm 2015, Trung Quốc ban hành kế hoạch “Song Nhất Lưu” (X—7RÄ) tập trung 


8/28/2021, 7:36 PM 


Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]I.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


6 Of ló 


vào các trường đại học mạnh nhất với mục tiêu hướng tới chuẩn quốc tế. Cụ thể, Bộ Giáo dục Trung Quốc 
ban hành hai danh sách: một danh sách gồm các trường đại học mạnh nhất và một số trường khác với các 
khoa mạnh nhất; danh sách thứ hai liệt kê các ngành và lĩnh vực cần được tập trung phát triển bởi các đơn 
vị trong danh sách 1. Sự đúng đắn trong các quyết sách của chính phủ Trung Quốc đã được minh chứng 
qua xu hướng trỗi dậy của trường đại học Thanh Hoa với nhiều công trình thuộc khối ngành STEM có 
lượng trích dẫn thuộc top 10% thế giới trong khi đại học Bắc Kinh là cái nôi của các nhà tư tưởng. Hai 
trường đại học hàng đầu Trung Quốc này đã thành công phát triển mô hình đại học nghiên cứu chuẩn quốc 
tê. 

Đề có được kết quả này không thể không kế đến tiềm lực tài chính mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc. 
Điều đó được thê hiện qua các chính sách tài trợ hay quy định về thưởng có giá trị và mang tính tôn vinh 
cao. Cụ thể, mức thưởng cao nhất đối với một sản phẩm khoa học công bồ trên Nafure hay Science đôi với 
các nhà khoa học Trung Quốc là hơn 3 tỷ VND. Bên cạnh đó, ngân sách dành cho phát triển khoa học 5 
năm 2016-2020 của nước này lên đến 34 tỷ USD, chủ yếu đầy mạnh nghiên cứu về các vân đề cơ bản của 
cơ bản. Điều này thê hiện quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc xác định khoa học căn bản là 
nên tảng của phát triển bền vững trong kỉ nguyên số. 

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ về tài chính, thành tựu của Trung Quốc còn dựa trên những đầu tư dài hạn 
về đào tạo và thu hút nhân lực. Đại học Thanh Hoa là đơn vị đi đầu trong việc gửi các sinh viên xuất sắc ra 
nước ngoài bồi dưỡng. Hàng ngũ quản lý chủ nhiệm khoa của đại học Thanh Hoa cũng có những cá nhân 
tu nghiệp tại các trường đại học hàng đầu Hoa Kì như Columbia, Yale, Harvard, Stanford, Johns Hopkins 
hay Princeton. Chế độ đãi ngộ của các trường tại Trung Quốc cũng được xây dựng tương xứng để thu hút 
nhân tài với mức lương 6 chữ số và cơ chế biên chế và đánh giá năng lực tương tự mô hình của Hoa Kì. 
Thành tích và thăng tiền trong sự nghiệp của các giảng viên và nhà nghiên cứu sẽ được đánh giá dựa trên 
sản phẩm khoa học được công bồ. 

Bên cạnh việc hỗ trợ gia tăng sản lượng công bồ khoa học, những thay đổi này cũng đặt ra thách thức 
nhằm hướng tới đỉnh cao trong học thuật. Đây là kết quả của mâu thuẫn tôn tại giữa yêu cầu về sản lượng 
với tiêu chí về chất lượng. Phát biểu suy nghĩ về vấn đề này, Yang Bin, Phó CT Đại học Thanh Hoa, một 
ngôi trường với thực lực đang trên đà phát triển cho rằng “Kết quả này tốt trong ngắn hạn, nhưng không tốt 
cho sự nghiệp gì đó lớn lao, những tư tưởng khoáng đạt. Quá nhiều người mang trong mình suy nghĩ của 
kẻ đi bắt chước. Họ không có đủ căn tính khởi nghiệp. Tôi nói với họ [các giáo sư]: Hãy dựng ra lĩnh vực 
mới. Đừng đề tâm quá đến kiểu đánh giá, khen ngợi tầm thường từ đồng nghiệp. Hãy chấp nhận rủi ro cả 
sự nghiệp vì điều gì đó lớn lao.” (The Economist, 2018). 

Những thay đổi trên thế giới, nhất là ở các nước phát triển lâu đời phương Tây, còn có thê được xem là xa 
xôi. Nhưng điều đang thay đổi ngay trong giới tác giả và biên tập khoa học ở nước láng giềng Trung Quốc 
thì sẽ khiến cộng đồng KH Việt Nam phải suy ngẫm và trăn trở, và đổi mới với tinh thần cầu thị. 

Ở một góc nhìn khác, tư duy và tinh thần khoa học không chỉ giới hạn ở giáo dục đại học mà còn có thể 
được khuyến khích và vun đắp từ những bậc học phổ thông. Ở các nền giáo dục tiên tiền trên thế giới, các 
hoạt động khám phá trải nghiệm khoa học từ lâu đã được tích hợp vào chương trình học nhằm chuẩn bị 
nền tảng tư duy và kĩ năng nghiên cứu cho thế hệ tương lai. Bởi vậy, ngay từ lứa tuổi phổ thông, học sinh 
đã có thê tham gia nghiên cứu khoa học và có những thành tựu cũng như đóng góp chân chính cho cộng 
đồng học thuật. Đặc biệt, nỗi bật gần đây là một nghiên cứu mới được công bố về chủ đề các tác phẩm văn 
học được giảng dạy trong nhà trường có sự tham gia của 7 em học sinh từ lớp 5 đến lớp 7 tại một trường 
tiêu học ở Ba Lan Deszcz-Tryhubczak et al. (2019). Dưới sự dẫn dắt của hai tác giả chính, các em đều 
tham gia đóng góp tích cực trong quá trình định hình các bước nghiên cứu, khảo sát, phân tích kết quả và 
sản xuất bản thảo. Cụ thê, các nhà nghiên cứu nhỏ tuổi góp phần phân hoạch và tạo dựng câu hỏi cho 
bảng khảo sát dựa trên một danh sách các tác phẩm văn học chủ chốt trong chương trình học. Các em 
cũng tiễn hành phỏng vấn bán cấu trúc với phụ huynh và các thành viên khác trong gia đình xoay quanh 
những kiến thức mà người được phỏng vẫn có thê nhớ được từ chương trình học phổ thông. Toàn bộ quá 
trình không có sự can thiệp quá sâu từ hai tác giả dẫn dắt. Thành công của nhóm tác giả cho thầy một mô 


8/28/2021, 7:36 PM 


VỆ vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]l.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄/ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


hình khả thi có thê được tham khảo rộng rãi trên thế giới về phương pháp dạy học khoa học lứa tuôi tiêu 
học. 

3.2. Hướng đi cho Việt Nam 

Tiêu chí quốc tế trong đại học 

Những ví dụ và phân tích từ những phần trước của bài viết này đã cho thấy trong quá trình chuyên đổi các 
trường đại học và học viện sang định hướng nghiên cứu, việc áp dụng các chuẩn quốc tế đối với trình độ 
đào tạo và sản phẩm khoa học trong đánh giá, xét duyệt bỗ nhiệm chức danh và vị trí quản lý trong ngành 
giáo dục là không thể tránh khỏi. Trên thực tế, các chính sách tại Việt Nam đã bước đầu áp dụng các quy 
định quốc tế trong tuyên dụng và bổ nhiệm các vị trí trong trường đại học. Đặc biệt có thể kê đến một số 
quy định mới ban hành gần đây về tiêu chuẩn về công bồ quốc tế đối với ứng viên tiến sĩ, giảng viên 
hướng dẫn tiến sĩ, ứng viên chứng danh phó giáo sư và giáo sư. 

Tại Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới đã thu hút nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây, đặc biệt với sự 
phát triển của thông tin và liên lạc cũng như kinh tế xã hội giúp cho nữ giới có nhiều cơ hội khẳng định vai 
trò và tiềm năng tương quan so với nam giới. Mặc dù vậy, về cơ bản, xã hội Việt Nam vẫn tôn tại những 
quan niệm nhất định về “thiên tính” giới liên quan tới phân công lao động, dẫn đến những định kiến về nghề 
nghiệp phù hợp dành cho phụ nữ không cần quá nặng nhọc và nên mang tính kết nối, chăm sóc hơn như y 
tế hay giáo dục (UNESCO and KWDI, 2013). Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 
2017-2018, cả nước có 36550 giảng viên nữ, chiếm 48.74% tổng số giảng viên đại học cả nước. Tuy nhiên, 
trong vòng 10 năm từ 2008 — 2018, số lượng nhà khoa học nữ tham gia nghiên cứu và công bồ trong lĩnh 
vực KHXHNV luôn ít hơn số tác giả nam (xem Hình 3). 


400 - 
) 
S 
: Gender 
5 El Female 
F- I Male 
E 
Zz 200- 





0- tiến: 


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Year 





Hình 3. Tổng số tác giả có công bố quốc tế hàng năm theo nam/nữ trong giai đoạn 2008 - 2019 
(tính đến ngày 05-05 theo CSDL SSHPA) 


Đặc biệt, số lượng giảng viên nữ được phong tặng các chức danh giáo sư, phó giáo sư luôn rất thấp so với 
nam giới, chỉ chiếm 29.2% trong tất cả các lĩnh vực tính đến năm 2017 (HĐCDGS, 2019). Đây là một sự 


7ofl6 8/28/2021, 7:36 PM 


VỆ vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]l.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄/ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


8 Of l6 


thiêu hụt rất lớn về tài nguyên con người đối với ngành nghiên cứu khoa học của đất nước vì phụ nữ hoàn 
toàn có khả năng lao động trí óc và đóng góp cho nền tri thức nhân loại tương đương với nam giới. Chỉ 
bằng việc tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích để các giảng viên và nhà khoa học nữ có nhiều cơ hội tham 
gia nghiên cứu thì sản lượng khoa học cả nước sẽ có thê tăng đáng kế. Đặc biệt, các chính sách về minh 
bạch tiền lương và phúc lợi cũng như đảm bảo công bằng trong quy trình bình bầu và xét duyệt bổ nhiệm 
chức danh và vị trí quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định năng lực của phụ nữ, từ đó tạo 
động lực đề thúc đây năng suất. Trên thực tế, trong suốt giai đoạn 2008 — 2018, số lượng các tác giả nữ 
mới tham gia nghiên cứu và công bồ luôn tăng đều và đến năm 2018, con số này đã vượt qua các tác giả 
nam (Hình 4). Tỷ lệ nữ đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư cũng tăng mạnh năm 2017, 1.16% so với năm 
2016 và trong một số lĩnh vực như Dược học và Giáo dục học, số lượng nữ giáo sư và phó giáo sư đã 
vượt hơn nam giới (HĐCDGS, 2019). Điều này càng chứng minh tiềm năng rất lớn của một nửa lực lượng 
nhân sự công tác khoa học của Việt Nam. 


150 ~ 
100 ~ 
Gender 
I1 Female 
lí Male 
| | | | | 
0- 1 1 I1 


208 2009 204G 204 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Year 


Number of authors 





Hình 4. Số tác giả mới có công bố quốc tế hàng năm theo nam/nữ trong giai đoạn 2008 - 2019 
(tính đến ngày 05-05 theo CSDL SSHPA) 


Tư duy và tiếp cận khoa học từ bậc phổ thông 

Những năm gân đây, STEM nồi lên như một giải pháp giáo dục cho những thách thức về chất lượng nguồn 
nhân lực trong thời đại 4.0 khi một số lượng lớn các ngành nghề bị thay thế bởi tự động hoá. Từ góc nhìn 
nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM với những đặc thù như tích hợp liên môn và 
xuyên môn, chú trọng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, kĩ năng sáng tạo, v.v là nhân tố không thể thiếu 
trong chương trình giáo dục phổ thông nhằm nuôi dưỡng tri thức cho tương lai đất nước. Hoà chung với xu 
thế trên thế giới, giáo dục STEM đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và bước đầu đã được triển khai tại 
Việt Nam dưới hình thức các câu lạc bộ ngoài giờ. 

Tuy nhiên, việc đưa giáo dục STEM vào áp dụng trên thực tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trở ngại. 
Cụ thê, tác giả Đỗ Thanh Hải trong cuốn sách về Giáo dục STEM đã đưa ra những ngộ nhận thường gặp 
về giáo dục STEM trong đó nổi bật là cách nghĩ STEM là chỉ học các môn khoa học tự nhiên, lắp ráp kĩ 


8/28/2021, 7:36 PM 


Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]I.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


9 of l6 


thuật nên chỉ dành cho học sinh nam và đồng thời phủ nhận vai trò của giáo dục xã hội và nhân văn. Sau 
khi tổng hợp các nghiên cứu mới nhất trên thế giới về giáo dục STEM, tác gỉa đã chứng minh giáo dục 
STEM thực chất lại giúp hỗ trợ cho việc học các môn khoa học xã hội và nhân văn của học sinh. Điều này 
là bởi các kĩ năng được rèn luyện trong các lính vực STEM như tư duy trừu tượng, phản biện, khả năng 
sáng tạo cũng là nền tảng để học tốt các môn xã hội và nhân văn. Thêm vào đó, trong quá trình đọc sách, 
quan sát và tìm tòi cuộc sống thực tế đề tạo nguồn ý tưởng và sáng kiến về khoa học công nghệ, học sinh 
sẽ phát triển cảm xúc ở mức độ cao hơn, cũng như hình thành các kĩ năng xã hội và kiến thức sâu rộng về 
lĩnh vực nhân văn. 

Cùng chung vấn đề về tiếp cận giáo dục STEM cho trẻ em nữ, nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã 
chỉ ra tình trạng bất bình đẳng về giới trong giáo dục STEM tại Việt Nam. Theo báo cáo khảo sát của 
UNESCO về các yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận, tiễn độ và thành tựu của trẻ em nữ và phụ nữ, các yếu tố 
liên quan đến trường học bao gồm giáo viên, giáo trình và học liệu, các cơ hội trải nghiệm và cơ chế kiểm 
tra khảo thí. Cụ thể, các kết quả nghiên cứu cho thấy học sinh nữ có xu hướng tham gia tích cực vào giờ 
học STEM và tương tác tốt hơn khi giáo viên là nữ (Rabenberg, 2013). Các em cũng được truyền cảm 
hứng nhiều hơn và do đó tự tin cũng như chủ động hơn đối với các lĩnh vực STEM và lựa chọn STEM để 
theo đuôi ở bậc học cao hơn (Carrell, Page, & West, 2010; Stearns et al., 2016). Kết luận này nhân mạnh 
sự cân thiết trong việc nâng cao nguồn cung về giáo viên STEM, cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là 
giáo viên nữ. Đây là thách thức không nhỏ khi đào tạo nghề ở nước ta vẫn còn nặng định kiến về giới và có 
thê chưa thực sự hỗ trợ tốt cho học viên nữ trong việc tìm kiếm và theo đuôi các cơ hội nghề nghiệp đa 
dạng (Kabeer, Van anh, and Manh, 2005). Do vậy, chúng ta cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ 
sở đào tạo và doanh nghiệp cũng như các đơn vị sự nghiệp để hỗ trợ nữ lao động lựa chọn các lĩnh vực 
nghề nghiệp đa dạng, trong đó có khối ngành STEM trong sư phạm. 

Về khía cạnh giáo trình và học liệu, nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã cho thấy số tác 
giả nữ tham gia viết sách giáo khoa cho chương trình phổ thông hiện hành toàn quốc vẫn ít hơn so với tác 
giả nam, đặc biệt là ở cấp trung học. Riêng đối với sách giáo khoa các lĩnh vực STEM, hình minh hoạ và 
ngành nghề của các nhân vật phần lớn là nam giới. Việc thiếu hụt các hình ảnh đại diện và ví dụ về nữ giới 
trong giáo trình và tài liệu học tập sẽ khiến học sinh nữ gặp khó khăn trong phát triển đam mê hứng thú với 
các môn học STEM và cũng thiếu quyết tâm và tự tin hơn khi tiếp tục học lên cao trong lĩnh vực này (Huyer 
& Westholm, 2007). Những tôn tại này cho thấy tầm quan trọng của việc khuyến khích tác giả nữ tham gia 
và quá trình biên soạn và chỉnh sửa, góp ý sách giáo khoa và giáo trình cũng như đây mạnh công tác bồi 
dưỡng nâng cao nhận thức của giáo viên về STEM và nhạy cảm giới. Việc thể hiện vai trò giới tính trong 
nội dung giáo trình và học liệu phải được thực hiện cần thận, tránh tình trạng quá tập trung vào ý thích và 
góc nhìn của nữ giới vì sẽ càng làm gia tăng định kiến giới vốn đã tôn tại sẵn (Fousyia and Musthafa, 
2016). Đồng thời, tuy việc thê hiện hình ảnh sinh viên nữ theo học các ngành STEM ở bậc cao là cần thiết 
để truyền cảm hứng cho học sinh, thiết kế những nội dung này cần thận trọng đề tránh tạo ân tượng các 
môn STEM khó và quá sức với học sinh (REosenzweig & Wigfield, 2016). 

Báo cáo của UNESCO cũng chỉ ra ảnh hưởng của công tác khảo thí lên kết quả học tập lĩnh vực STEM 
của học sinh theo giới tính. Trong khi trẻ em nam thường có khả năng làm tốt hơn đối với những bài kiểm 
tra trắc nghiệm và chuẩn hoá có thê do xu hướng mạo hiễm cao hơn thì trẻ nữ có ưu thế với các dạng bài 
dự án và viết luận, có khả năng vì thiên hướng ngôn ngữ và kết nói hợp tác (Eurydice, 2010). Đặc biệt, sự 
căng thẳng lo lắng của giáo viên có khả năng ảnh hưởng tới học sinh nữ, khiến kết quả kiểm tra của nhóm 
này thấp hơn trong khi học sinh nam hầu như không chịu tác động tương tự (Beilock, Gunderson, Ramirez, 
& Levine, 2010). 

Tóm lại, kết quả của các cuộc khảo sát đều cho thấy cốt lõi của các giải pháp nhằm nâng cao giáo dục 
STEM tại Việt Nam tập trung vào cải thiện nguồn nhân lực. Trình độ, nhận thức, các yếu tố về tâm lý và khả 
năng sư phạm của giáo viên đều có thể có tác động đến chất lượng giáo dục STEM và kết quả học tập của 
học sinh. Các chương trình, dự án tăng cường nhận thức và nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên 
trong giảng dạy và tiếp cận STEM có thê mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn hạn. Đề triệt để khắc phục 


8/28/2021, 7:36 PM 


Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]I.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄/ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


I0 of1ló 


những tôn tại hiện nay, chúng ta cần tập trung đầu tư vào các hoạt động đào tạo dài hạn nguồn nhân lực, 
đặc biệt là đội ngũ sinh viên sư phạm các lĩnh vực STEM. Với điều kiện hạn chế về cơ sở vật chất cũng 
như các nguồn lực tài chính khác của nước ta, việc giáo viên được đào tạo tư duy khoa học với các kĩ 
năng cần thiết phục vụ việc tự nghiên cứu và mở mang, cập nhật kiến thức là rất quan trọng đề có thể phát 
huy tính sáng tạo cũng như năng lực thích nghi, cải thiện và vượt lên các điều kiện hạn hẹp về bối cảnh. 
Bên cạnh đó, các chính sách, quy định cải thiện vẫn đề bình đẳng trong tiếp cận giáo dục STEM ở phổ 
thông và theo đuổi ngành nghề STEM ở bậc đại học cũng rất cần thiết đề tránh lãng phí tiềm năng nhân lực 
của đất nước. 

Dữ liệu, phương pháp, và truyên thông khoa học 

Đề đón đầu được các xu hướng của thế giới, Việt Nam nên bắt đầu từ đâu? Đây là câu hỏi không hề dễ 
dàng, xét trong bối cảnh khoa học thế giới cũng đang trải qua nhiều biến đổi. Tuy nhiên, có ba yếu tố có thể 
trở thành nền tảng quan trọng cần được thực hiện: cơ sở dữ liệu, phương pháp tiên tiễn, và truyền thông 
khoa học. 

Trí thông minh nhân tạo có thê phát triển trong thời đại hiện nay nhờ rất nhiều vào lượng dữ liệu không lồ 
mà con người sản xuất ra hàng ngày. Dữ liệu vì thế trở thành một tài sản quan trọng đối với mỗi quốc gia. 
Xây dựng các cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu phục vụ cho khoa học, cho y tế, cho giáo dục sẽ tạo nên một 
nguồn tài nguyên 4.0 dồi dào. Nguồn dữ liệu đó có thể hỗ trợ cải thiện dịch vụ y tế, phục vụ giảng dạy. Đối 
với các nhà nghiên cứu, các sản phẩm công bồ sử dụng dữ liệu đó sẽ giúp hiểu thêm về xu hướng và các 
vân đề xã hội. Cuối cùng, lưu trữ dữ liệu cũng là một cách bảo tồn văn minh những câu chuyện cô, những 
căn nhà cổ trước sự bào mòn của thời gian. 

Đề khai thác được lượng dữ liệu đó, phương pháp tiếp cận dữ liệu hiện đại như phân tích Bayesian có thể 
sẽ mang lại điểm tựa vững chắc cho các nhà khoa học (Vuong and La, 2019). Một số nghiên cứu gần đây 
sử dụng phân tích Bayesian đã khám phá ra những hiện tượng văn hóa độc đáo dựa trên truyện cô tích 
(Vuong et al., 2018) hay nhà cổ Hà Nội (Vuong et al., 2019). Hiện nay, trong khi phương pháp thống kê cổ 
điển đang gặp phải sự đánh giá khắt khe trên thế giới thì việc sử dụng, nắm vững và làm chủ phương pháp 
Bayesian sẽ giúp khoa học Việt Nam, đặc biệt là KHXHNV, vượt qua khỏi giới hạn để hướng đến các giá trị 
tri thức trường tôn. 

Cuối cùng, cấu trúc phức tạp của mỗi nghiên cứu khoa học cần được truyên tải cô đọng tới độc giả đại 
chúng. Vì vậy, truyền thông khoa học là một yếu tố quan trọng đề giúp xã hội hiểu hơn về công việc nghiên 
cứu, và tại sao mỗi bước tiên của nó lại quan trọng với xã hội. Những nỗ lực truyền thông khoa học 
(SciComm) trên thế giới đang được thúc đây mạnh mẽ, thậm chí đã và đang trở thành một ngành nghề thu 
hút một lượng lớn các nhà nghiên cứu, hoặc những người đã từng trải qua những thời kỳ nghiên cứu khoa 
học chuyên nghiệp. Thực tế này khiến cho SciComm ngày càng có hình dáng của một công việc chuyên 
nghiệp, khiến cho chất lượng thông tin qua các phương tiện đại chúng được cải thiện nhanh chóng. 
SciComm cũng góp phần giúp định hướng thế hệ trẻ của thời đại 4.0, thậm chí từ khi còn ngồi trên ghế nhà 
trường phổ thông trở nên yêu mến, hiểu biết về công việc khoa học và có định hướng ngành nghề sớm 
hơn các thế hệ trước ./. 


Vương Quân Hoàng 
Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội 


Tài liệu tham khảo 

1. Beilock, S. L., Gunderson, E. A., Ramirez, G., & Levine, S. C. (2010). Female teachers' math anxiety 
affects girls' math achievement. Proceedings of the National Academy of Sciences, 707(5), 1860-1863. 
doi:10.1073/pnas.0910967107 

2. Carrell, S. E., Page, M. E., & West, J. E. (2010). Sex and science: How professor gender perpetuates the 
gender gap. The Quarfterly Jdournal of Economics, 7125(3), 1101-1144. doi:10.1162/qjec.2010.125.3.1101 


8/28/2021, 7:36 PM 


Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]I.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


II of1ló 


3. Deszcz-Iryhubczak, J., Marecki, M., Chawar, E., Kaczkowska, M., Kowalska, K., Kulawik, A.,... 
Pszczolowski, E. (2019). Productive remembering of childhood: Child-adult memory-work with the school 
literary canon. Humanities, 8(2), 74. 

4. Eurydice, N. (2010). Gender differences in educafional ouftcomes: Study on the measures taken and the 
current situaflon in Europe: Education, audiovisual and culture executive agency. 

S. Else, H. (2018). Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions. Nafure 561, 17-18. 
DOI: 10.1038/d41586-018-06178-7. Available from: https:/www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7. 
6. Fousyia, P. and Musthafa, M. A. (2016). Gender bias in school curriculum curbs girls' career aspiraftions. 
IOSR dournal of Humanifies and Social Science, 27(3), 19-22. DOI: 10.9790/0837-2103041922 

ï. Hayden, M., & Thiep, L. Q. (2010). Vietnam's Higher Education System. In G. Harman, M. Hayden, & P. 
T. Nghi (Eds.), Reforming Higher Educaftion in Vietnam: Challenges and Priorifies (pp. 14-29). Dordrechi: 
Springer Netherlands. 

6. Huyer, S., & Westholm, G. (2007). Gender indicafors in science, engineering and technology: an 
informaftion toolKif. UNESCO. 

9. Kabeer, N., Van anh, T. T. and Manh Loi, V. (2005). Preparing for the Future: Forward-looking Strategies 
to Promote Gender Equtty in Viet Nam. A United Nations World Bank Thematic Discussion Paper. Ha Noi: 
UNDP. http://www. vn.undp.org/content/vietnam/en/homeilibrary/democratic_ governance/preparingfor-the- 
future--forward-looking-strategies-topromote-.html (Accessed 05 May, 2019) 

10. Labaree, D. (2018). Gold among the dross. Retrieved from https://aeon.co/essays/higher-education-in- 
the-us-is-driven-by-a-lust-for-glory (https://aeon.co/essays/higher-education-in-the-us-is-driven-by-a-lusft-for- 
glory) 

11. Le, A. H., McDonald, C. V., & Klieve, H. (2018). Hospitality higher education ¡in Vietnam: Voices from 
stakeholders. Tourism Management Perspecfives, 27, 68-82, DOI:10.1016/J.tmp.2018.05.002 
(hfttps://doi.org/10.1016/J.tmp.2018.05.002). 

12. Manh, H. D. (2015). Scientific publications ¡in Vietnam as seen from Scopus during 1996-2013. 
Scientomefrics, 705(1), 83-95. doi:10.1007/s11192-015-1655-x 

13. Nguyen, T. V., Ho-Le, T. P, & Le, U. V. (2017). International collaboration in scientific research in 
Vietnam: an analysis of patterns and impact. Scienfomefrics, 770(2), 1035-1051. 
doi:10.1007/s11192-016-2201-1 

14. Pham, L., & Hayden, M. (2019). Research ¡in Vietnam: The experience of the humanities and social 
sciences. Journal of International and Compparafive Educafion, 8(1), 27-40, UEL: https://Jice.um.edu.my 
/article/view/1 7628 (https://Jice.um.edu.my/article/view/1 7628). 

15. QS Staff Writer. (2019). QS World University Ranking methodology. Retrieved from 
https:/Awww.fopuniversifties.com/qs-world-university-rankings/methodology (https:/www.†opuniversifies.com 
/qs-world-university-rankings/methodology) 

16. Eabenberg, T. A. (2013). Middle school girls' STEM educaftion: Using teacher influences, parenf 
erncouragemern, peer Iinfluences, and self efficacy to predict confidence and interesft in math and science. 
Drake University, 

17. Rosenzweig, E. Q., & Wigfield, A. (2016). STEM Motivation Interventions for Adolescents: A Promising 
Start, but Further to Go. Educafional Psychologist, 51(2), 146-163. do¡i:10.1080/00461520.2016.1154792 
18. Stearns, E., Bottía, M. C., Davalos, E., Mickelson, R. A., Moller, S., & Valentino, L. (2016). Demographic 
Characteristics of High School Math and Science Teachers and Girls' Success in STEM. Social Problems, 
63(1), 87-110. doi:10.1093/socpro/spv027 

19. Tran, L. H. N. (2017a). Developing generic skills for students via extra-curricular activities in Vietnamese 
universities: Practices and influential factors. Journal of Teaching and Learning for Graduafte 
Employability, 8(1), 22. 

20. Tran, L. H. N. (2017b). External stakeholders' roles and factors influencing their participation in 
developing generic skills for students in Vietnamese universities. Journal of Education and Work, 31(1), 


8/28/2021, 7:36 PM 


Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]I.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 


I2ofl6 


f2-86.doi: 10.1080/13639080.2017.1386774. 

21. Tran, L. H. N. (2018). The skills gap of Vietnamese graduates and final-year university students. Journal 
of Education and Work, 31(7-8), 579-594, DOI: 10.1080/13639080.2018.1559280 (https://doi.org/10.1080 
/13639080.2018.1559280). 

22. Tran, L.H.N., Hoang, T. G., & Vo, P. Q. (2019). At-home international education in Vietnamese 
universifies: impact on graduates' employability and career prospects. Higher Educafion, 

DOI: 10.1007/s10734-019-00372-w (https://doi.org/10.1007/s10734-019-00372-w). 

23. Tran, L. T., & Nguyen, H. T. (2018). Internationalisation of higher education ¡in Vietnam through English 
Medium Instruction (EMI): Practices, tensions and implications for local language policies. In l. Liyanage 
(Ed.), Multilingual Educafion Yearbook 2078 (bpp. 91-106). Cham, Switzerland: Springer. 

DOI: 10.1007/978-3-319-77655-2_6 (https://doi.org/10.1007/978-3-319-77655-2_ 6). 

24. THE. (2018). World University Rankings 2019: methodology. Retrieved from 
https:/Awww.timeshighereducation.com/Wworld-university-rankings/methodology-world-university- 
rankings-2019 (https:/www.timeshighereducation.com/Wworld-university-rankings/methodology-world- 
university-rankings-2019) 

25. Tuan, N. V., & Ly, P. T. (2011). Scientific output and its relationship to knowledge economy: an analysis 
of ASEAN countries. Scienfomefrics, 89(1), 107—117. doi:10.1007/s11192-011-0446-2 

26. The Economist. (2018). Isinghua Ủniversity may soon top the world league in science research. The 
Economist. Retrieved from https://www.economist.com/china/2018/11/1 7/tsinghua-university-may-soon-fop- 
the-world-league-in-science-research (Access 05 May, 2019). 

27. Hội đồng chức danh giáo sư (2019). Thêm 330 nữ nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư, phó 
giáo sư. Bộ Nội vụ. Retrieved from https://moha.gov.vn/congtaccanbonu/ solieuthongke/them-330-nu-nha- 
giao-duoc-cong-nhan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-38292.html (https://moha.gov.vn/congtaccanbonu 
/solieuthongke/them-330-nu-nha-giao-duoc-cong-nhan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-38292.htmil) 
(Access 05 May, 2019) 

28. UNESCO and KWDI. (2013). Gender, Jobs and Education. Prospects and Realifies in the Asia Pacific. 
Paris: UNESCO. htfp://unesdoc.unesco.org/images/0022/ 002262/226218E.pdf (Accessed 05 May, 2019) 
30. Vuong, Q.H., & La, V.-P. (2019). BayesVL package for Bayesian statistical analyses in R. Github: 
BayesVL package version 0.7; https://github.com/sshpa/bayesvl (https://github.com/sshpa/bayesvl) 

31. Vuong, Q.-H., Bui, Q.-K., La, V.-P., Vuong, T.-T., Ho, M.-T., Nguyen, H.-K. T.,.... Ho, M.-T. (2019, 2019, 
January 26). Culfural evolution in Vietnam s early 20th century: a Bayesian networks analysis of Franco- 
Chinese house designs. (Working Paper No. PKA-1901). arXiv Preprints, arXiv:1903.00817v1 [Stat.AD] 
32. Vuong, Q.-H., Bui, Q.-K., La, V.-P., Vuong, T.-I., Nguyen, V.-H. T., Ho,M.-T.,... Ho, M.-T. (2018). 
Cultural additivity: behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism and Taoism in 
folktales. Palgrave Communicafions, 4(1), 143. doi:10.1057/s41599-018-0189-2 

33. Vuong, Q.H. (2018). The (ir)rational consideration of the cosf of science in transifion economies. Nafure 
Human Behaviour, 2(1), 5-5. doi:10.1038/s41562-017-0281-4 

34. Vuong, Q. H. (2019). Computational entrepreneurship: from economic complexifies to interdisciplinary 
research. Problems and Perspecfives in Managemerf, 17(1): 117-129. DOI:10.21511/ppm.17(1).2019.11 
35. Vuong, Q.H., La, V. P., Vuong, T. T., Ho, M. T., Nguyen, T. H. K., Nguyen, V.H.,... Ho,M. T. (2018). An 
open database of productivity in Vietnam's social sciences and humanities for public use. Scienfific Data, 5, 
180188. doi:10.1038/sdata.2018.188. 


Tin Liên quan 


8/28/2021, 7:36 PM 


VỆ vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0 http://hdl]l.vn/v1/nghien-cuu---trao-do1⁄/ve-vaI-tro-cua-nghIen-cuu-trong... 





(/vi/thu-vien-anh/hoi-dong-ly-luan-trung-uong-† 
ket-nhiem-ky-2016--2021.html ) 





(/vi/thu-vien-an h/le-cong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac- 
can-bo-cua-hoi-dong-ly-luan-trung-uong-nhiem- 
ky-2021-2026-1871.html ) 





LIÊN KẾT WEBSITE 


Lựa chọn v 


HỘI ĐÒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG 
Địa chỉ: Số 57 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 


Điện thoại: 08045600 (tel:08045600) | Fax: 08045240 | Email: banbientap(@hdll.vn 
(mailto:banbientap(@hdll.vn) 


Giây phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 207/GP-TTDT, ngày 07/08/2018 


© Copyright 2018 Bản quyền thuộc về Trang thông tin hội đồng lý luận Trung ương (/) 
Ghi rõ nguồn "www.hdll.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này 
Thiết kế website (hftp://bicweb.vn) bởi BICWeb.vnTw (hftp://bicweb.vn) 


16 of1ó 8/28/2021, 7:36 PM 


